Mùa thu mang giấc mơ quay về
Vẫn nguyên vẹn như hôm nào
Lá bay theo gió xôn xao
Chốn xưa em chờ (chốn xưa em chờ)
Đoạn đường ngày nào nơi ta từng đón đưa
Còn vấn vương không phai mờ
Giấu yêu thương trong vần thơ
Chúng ta...
Là áng mây bên trời vội vàng ngang qua
Chúng ta...
Chẳng thể nâng niu những câu thề
Cứ như vậy thôi, không một lời, lặng lẽ thế chia xa
Chiều mưa bên hiên vắng buồn
Còn ai thương ai, mong ai?
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em đôi mắt ướt nhòa
Điều anh luôn giữ kín trong tim này
Thương em đâu đó khóc òa
Điều anh luôn giữ kín trong tim này
Ngày mai nắng gió, sương hao gầy
Có ai thương, lắng lo cho em? (Whoo-whoo-whoo)
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em, anh mãi xin là
Điều anh luôn giữ kín trong tim này
Thương em vì thương thôi mà
Điều anh luôn giữ kín trong tim này
Dù cho nắng tắt, xuân thay màu
Héo khô đi tháng năm xưa kia
(Anh nguyện ghi mãi trong tim)
"Nắng vương trên cành héo khô những kỉ niệm xưa kia"
"Ngày mai, người luyến lưu về giấc mơ từng có, liệu có ta?"
Có anh nơi đó không?
Có anh nơi đó không?
(Liệu có ta?)
Chúng ta...
Là áng mây bên trời vội vàng ngang qua
Chúng ta...
Chẳng thể nâng niu những câu thề
Cứ như vậy thôi, không một lời, lặng lẽ thế chia xa
Chiều mưa bên hiên vắng buồn
Còn ai thương ai, mong ai?
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em đôi mắt ướt nhòa
Điều anh luôn giữ kín trong tim này
Thương em đâu đó khóc òa
Điều anh luôn giữ kín trong tim này
Ngày mai nắng gió, sương hao gầy
Có ai thương, lắng lo cho em? (Whoo-whoo-whoo)
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em, anh mãi xin là
Điều anh luôn giữ kín trong tim này
Thương em vì thương thôi mà
Điều anh luôn giữ kín trong tim này
Dù cho nắng tắt, xuân thay màu
Héo khô đi tháng năm xưa kia
(Anh nguyện ghi mãi trong tim)
No, no, no
No, no, no
Điều anh luôn giữ kín trong tim (giữ kín trong tim này)
Giữ mãi trong tim này (giữ mãi trong tim này)
Giữ mãi trong tim mình (giữ mãi trong tim mình)
Giữ...
Có anh nơi đó không?
Có anh nơi đó không?
(Whoo-whoo-whoo-whoo)
Điều anh luôn giữ kín trong tim (no, no)
Điều anh luôn giữ kín trong tim này (no, no)
Điều anh luôn giữ kín trong tim này
(Ngày mai, nắng gió, sương hao gầy)
(Có ai thương, lắng lo cho em?)
Điều anh luôn giữ kín trong tim (no, no)
Điều anh luôn giữ kín trong tim này (no, no)
Điều anh luôn giữ kín trong tim này
(Dù cho nắng tắt, xuân thay màu)
(Héo khô đi tháng năm xưa kia)
(Anh nguyện ghi mãi trong tim)
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em đôi mắt ướt nhòa
Điều anh luôn giữ kín trong tim này
Thương em đâu đó khóc òa
Điều anh luôn giữ kín trong tim này
Ngày mai nắng gió, sương hao gầy
Có ai thương, lắng lo cho em? (Whoo-whoo-whoo)
Điều anh luôn giữ kín trong tim
Thương em, anh mãi xin là
Điều anh luôn giữ kín trong tim này
Thương em vì thương thôi mà
Điều anh luôn giữ kín trong tim này
Dù cho nắng tắt, xuân thay màu
Héo khô đi tháng năm xưa kia
(Anh nguyện ghi mãi trong tim)